GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 
VĂN  PHÒNG  TÒA  GIÁM  MỤC 

Văn  Hạnh,  Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh 
Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone:  0865  165  167 

Sổ  17/2019/TB-TGM 


Văn  Hạnh,  ngày  16  tháng  7  năm  2019 


THÔNG  BÁO 

Danh  sách  ứng  sinh  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 
trúng  tuyển  Khóa  XVII,  Đại  Chủng  Viện  Thánh  Phanxicô  Xaviê 


Kính  gửt  Quý  Cha,  Quý  Tu  sỹ,  Chủng  sinh 

và  Cộng  đoàn  Dân  Chúa  tại  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 


Đức  cha  Phaolô  Nguyễn  Thái  Hợp  -  Giám  mục  Giáo  phận  Hà  Tĩnh  đã  ban  hành  Quyết  định 
số  27/2019/QĐ-GM  ngày  16/7/2019  về  việc  Công  nhận  kết  quả  tuyển  sinh  Khóa  XVII,  Đại 
Chủng  viện  Thánh  Phanxicô  Xaviê. 

Sau  đây  là  danh  sách  các  thí  sinh  trúng  tuyển: 


TT 

TÊN 

SINH 

GIÁO  XỨ 

01 

JB.  Trần  Đình 

ANH 

23/09/1996 

Hòa  Mỹ 

02 

Giuse  Lê  Văn  Tuấn 

ANH 

01/10/1994 

Sen  Bàng 

03 

Phanxicô  Xaviê  Trần  Mạnh 

CƯỜNG 

10/10/1996 

Thịnh  Lạc 

04 

Giuse  Trương  Văn 

ĐẠT 

04/10/1995 

Tam  Trang 

05 

Phêrô  Nguyễn  Văn 

DINH 

16/03/1994 

Tân  Vĩnh 

06 

Giuse  Trần  Nguyên 

GIÁP 

04/08/1994 

Trại  Lê 

07 

Micae  Trần  Văn 

HÀ 

01/06/1995 

Tân  Vĩnh 

08 

Phêrô  Nguyễn  Đức 

HẠNH 

20/05/1993 

Hướng  Phương 

09 

Phêrô  Nguyễn  Xuân 

HÒA 

02/06/1993 

Minh  Tú 

10 

Antôn  Hồ  Văn 

HOÀNG 

03/12/1996 

Thu  Chỉ 

11 

Phêrô  Phạm  Tín 

HƯNG 

17/10/1994 

Cửa  Sót 

12 

Phêrô  Phùng  Văn 

HƯỞNG 

20/10/1994 

Kim  Lũ 

13 

Phêrô  Khoa  Nguyễn  Đình 

KHỞI 

17/05/1996 

Kẻ  Đông 

14 

Phêrô  Nguyễn  Chí 

LINH 

06/02/1994 

Hướng  Phương 

15 

Phêrô  Hoàng  Văn 

LINH 

20/06/1991 

Đông  Yên 

16 

Phêrô  Phan  Văn 

LƯỢNG 

23/08/1992 

Vạn  Căn 

17 

Phêrô  Trần  Số 

MƯỜI 

03/12/1994 

Dũ  Lộc 

18 

Phaolô  Nguyễn  Hồng 

NGỌC 

12/6/1997 

Thủy  Vực 

1 


19 

Phêrô  Hoàng 

PHẬN 

01/06/1996 

Cồn  Sẻ 

20 

Phêrô  Hoàng 

QUÂN 

07/10/1994 

Kinh  Nhuận 

21 

Micae  Trần  Đình 

QUỐC 

10/05/1995 

Hòa  Mỹ 

22 

Giuse  Đoàn  Văn 

QUÝ 

16/12/1996 

An  Nhiên 

23 

Giuse  Lê  Xuân 

THẠCH 

15/01/1996 

Tri  Bản 

24 

Phêrô  Nguyễn  Viết 

THẠCH 

02/02/1993 

Trại  Lê 

25 

Gioan  Phan  Văn 

THÔNG 

09/06/1992 

Kẻ  Đọng 

26 

Phêrô  Cao  Văn 

THỰC 

06/11/1993 

Kim  Cương 

27 

Gioan  Trần  Đình 

THỦY 

10/03/1994 

Văn  Hạnh 

28 

Phanxicô  Xaviê  Nguyễn  Quốc 

TUẤN 

16/08/1992 

Lộc  Thủy 

29 

Giuse  Nguyễn  Anh 

TUẤN 

09/09/1996 

Khe  Gát 

30 

Phêrô  Nguyễn  Văn 

ÚY 

17/02/1993 

Quý  Hòa 

Nếu  ai  biết  ứng  sinh  nào  trên  đây  mắc  ngăn  trở  theo  quy  định  của  Giáo  luật  hoặc  không 
xứng  đáng  với  ơn  gọi  linh  mục,  xin  trình  báo  với  Tòa  Giám  mục  trước  ngày  15/8/2019. 
Người  trình  báo  cần  cho  biết  tên,  địa  chỉ,  số  điện  thoại  để  Tòa  Giám  mục  có  thể  liên  lạc. 

Vào  lúc  9h00’,  thứ  Ba,  10/9/2019,  các  ứng  sinh  có  tên  trên  tập  trung  về  Tòa  Giám  mục  Hà 
Tĩnh  (Văn  Hạnh,  xã  Thạch  Trung,  tp.  Hà  Tĩnh,  tỉnh  Hà  Tĩnh)  để  nhập  học. 

Xin  Cộng  đoàn  Dân  Chúa  hiệp  thông  cầu  nguyện  cách  riêng  cho  các  ứng  sinh  vừa  trúng 
tuyển  và  bằng  những  hành  động  cụ  thể,  góp  phần  vào  việc  đào  tạo  linh  mục  của  Giáo  phận. 

Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Maria,  Mẹ  Thiên  Chúa,  Bổn  mạng  của  Giáo  phận,  xin  Chúa  chúc 
lành  cho  tất  cả  chúng  ta. 


2 


